Fl 1ƒ 


[ii 
All ji lõ hũ [| iE i 





41 liên 








YNN T-n SMM and a 





[pg PIN [ JM M 








Lilli 
Ju 
TIIl 








"li: link 


Memory-RAM-Mõt sõ thuät 
ngữ và ký thuật 

RongReu 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


Memory-RAM-Một số thuật ngữ và kỹ thuật 








RongReu 
Memory-RAM-Một số thuật ngữ và kỹ thuật 


Memory-RAM-Một số thuật ngữ và kỹ thuật 

(bài viết của RongReu) 

System memory: khi ta nói đến "memory" thì có lẽ hơi mơ 
hồ và khó hiểu cho rất nhiều bạn, nhất là những bạn chưa có 
quen biết vi cấu trúc máy tính nhiều. Thực ra từ memory 
trong quá khứ được diễn tả như đại diện cho tất cả "vùng 
nhớ" trong computer ngoại trừ CPU. Đó là trong quá khứ khi 
mà vi tính chưa phát triễn mạnh mẽ, chứ nếu dùng từ 
memory mà đề cập trong những thế hệ máy tính hiện nay thì 
danh từ nầy hoàn toàn mù mờ và không chích xác diễn tả 
các bộ phận trong máy vi tính nửa. Chúng ta có RAM, ROM, 
DRAM, SRRAM, DDR SDRAM... Để tránh sự lẫn lộn, tôi xin 
phép diễn tả ngắn gọn về memory và các thuật ngữ liên 
quan để bạn hiểu rõ. 

Memory: Memory đơn giản là một thiết bị nhớ nó có thể ghi 
và chứa thông tin. ROM, RAM, Cache, Hard disk, Floppy disk, 
CD.... đều có thể gọi là memory cả (vì nó vẫn lưu thông 
tin). Dù là loại memory nào bạn cũng nên để ý đến các tính 
chất sau đây: 


e Sức chứa: thiết bị có thể chứa được bao nhiêu? VI dụ: 
CD chứa được 650MB-700MB, Floppy disk chứa được 
1.4MB, Cache chứa được 256KB... 

e tốc độ truy nhập: ban nên lưu ý đến tốc độ vận truyền 
thông tin của thiết bị. Bạn có memory loại "chạy lẹ" khi 


mà thời gian truy cập thông tin ngắn hơn. Đây là phần 
quan trọng quyết định tốc độ truy cập của thiết bị. Ví dụ 
đơn giản là nếu bạn có con CPU chạy tốc độ 1.5Ghz trong 
khi đó hard disk của bạn thuộc loại "rùa bò" thì dù CPU 
có lẹ đến đâu nó cũng đàng phải....chờ thôi! 

Tính về tốc độ thì CPU bao giờ cũng lẹ nhất, sau đó là 
Cache, sau nữa là các loại RAM. 

e Interface: ban nên xem cấu trúc bên ngoài của memory 
nó có phù hợp với (ăn khớp) các thiết bị khác của bạn 
không. Ví dụ, nhiều loại RAM tren thị trường có số chân 
cắm và đặc tính khác nhau. PE phù hợp cho 
motherboard của bạn, bạn nên xem xét motherboard 
trước khi mua memory. 


Các loại memory 

ROM (Read Only Memory) 

Đây là loại memory dùng trong các hãng sẵn xuất là chủ 
yếu. Nó có đặc tính là thông tin lưu trữ trong ROM không thể 
xoá được và không sửa được, thông tin sẽ được lưu trữ mãi 
mãi. Nhưng ngược lại ROM có bất lợi là một khi đã cài đặt 
thông tin vào rồi thì ROM sẽ không còn tính đa dụng (xem 
như bị gắn "chết" vào một nơi nào đó). Ví dụ điển hình là các 
con "chip" trên motherboard hay là BIOS ROM để vận hành 
khi máy vi tính vừa khởi động. 

PROM (Programmable ROM) 

Mặc dù ROM nguyên thủy là không xoá/ghi được, nhưng do 
sự tiến bộ trong khoa học, các thế hệ sau của ROM đã đa 
dụng hơn như PROM. Các hãng sản xuất có thể cài đặt lại 
ROM bằng cách dùng các loại dụng cụ đặc biệt và đắt tiền 


(khả năng người dùng bình thường không thể với tới được). 
Thông tin có thể được "cài" vào chip và nó sẽ lưu lại mãi 
trong chip. Một đặc điểm lớn nhất của loại PROM là thông tin 
chỉ cài đặt một lần mà thôi. CD có thể được gọi là PROM vì 
chúng ta có thể copy thông tin vào nó (một lần duy nhất) và 
không thể nào xoá được. 

EPROM (Erasable Programmable ROM) 

Một dạng cao hơn PROM là EPROM, tức là ROM nhưng chúng 
ta có thể xoá và viết lại được. Dạng "CD-Erasable" là một 
điển hình. EPROM khác PROM ở chổ là thông tin có thể được 
viết và xoá nhiều lần theo ý người xử dụng, và phương pháp 
xoá là hardware (dùng tia hồng ngoại xoá) cho nên khá là 
tốn kém và không phải ai cũng trang bị được. 

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM) 

Đây là một dạng cao hơn EPROM, đặt điểm khác biệt duy 
nhất so với EPROM là có thể ghi và xoá thông tin lại nhiều lần 
bằng software thay vì hardware. Ví dụ điển hình cho loại 
EPROM nầy là "CD-Rewritable" nếu bạn ra cửa hàng mua một 
cái CD-WR thì có thể thu và xoá thông tin mình thích một 
cách tùy ý. Ứng dụng của EEPROM cụ thể nhất là "flash 
BIOS". BIOS vốn là ROM và flash BIOS tức là tái cài đặt thông 
tin (upgrade) cho BIOS. Cái tiện nhất ở phương pháp nầy là 
bạn không cần mở thùng máy ra mà chỉ dùng software điều 
khiển gián tiếp. 

RAM (Random Access Memory) 

Rất nhiều người nghĩ là RAM khác với ROM trên nhiều khía 
cạnh nhưng thực tế RAM chẳng qua là thế hệ sau của ROM 
mà thôi. Cả RAM vä ROM đều là "random access memory" 
cả, tức là thông tin có thể được truy cập không cần theo thứ 


tự. Tuy nhiên ROM chạy chậm hơn RAM rất nhiều. Thông 
thường ROM cần trên 50ns để vận hành thông tin trong khi 
đó RAM cần dưới 10ns (do cách chế tạo). Tôi sẽ trở lại với 
phần "shadow BIOS ROM" sau nầy. 

SRAM (Static RAM) và DRAM (Dynamic RAM) 

SRAM là loại RAM lưu giữ data mà không cần cập nhật 
thường xuyên (static) trong khi DRAM là loại RAM cân cập 
nhật data thường xuyên (high refresh rate). Thông thường 
data trong DRAM sẽ được refresh (làm tươi) nhiều lần trong 
một second để lưu giử lại những thông tin đang lưu trữ, nếu 
không refresh lại DRAM thì dù nguồn điện không ngắt, thông 
tin trong DRAM cũng sẽ bị mất. 

SRAM chạy lẹ hơn DRAM. Nhiều người có thể lầm lẫn là 
DRAM là "dynamic" cho nên ưu việt hơn. Điều đó không 
đúng. Trên thực tế, chế tạo SRAM tốn kém hơn hơn DRAM và 
SRAM thường có kích cỡ lớn hơn DRAM, nhưng tốc độ nhanh 
hơn DRAM vì không phải tốn thời gian refresh nhiều lần. Sự 
ra đời của DRAM chỉ là một lối đi vòng để hạ giá sản xuất của 
SRAM (tôi sẽ nói rõ hơn về bên trong CPU, DRAM, vä SRAM). 
FPM-DRAM (Fast Page Mode DRAM) 

Đây là một dạng cải tiến của DRAM, về nguyên lý thì FPM 
DRAM sẽ chạy lẹ hơn DRAM một tí do cải tiến cách dò địa chỉ 
trước khi truy cập thông tin. Những loại RAM như FPM hầu 
như không còn sản xuất trên thị trường hiện nay nữa. 
EDO-DRAM (Extended Data Out DRAM) 

Là một dạng cải tiến của FPM DRAM, nó chạy lẹ hơn FPM 
DRAM một nhờ vào một số cải tiến cách dò địa chỉ trước khi 
truy cập data. Một đặc điểm nữa của EDO DRAM là nó cần 
support của system chipset. Loại memory nầy chạy với máy 


486 trở lên (tốc độ dưới 75MHz). EDO DRAM cũng đã quá cũ 
so với kỹ thuật hiện nay. EDO-DRAM chạy lẹ hơn FPM-DRAM 
từ 10 - 15%. 

BDEO-DRAM (Burst Extended Data Out DRAM) 

Là thế hệ sau của EDO DRAM, dùng kỹ thuật "pineline 
technology" để rút ngắn thời gian dò địa chỉ của data. Nếu 
các bạn để ý những mẫu RAM tôi giới thiệu trên theo trình tự 
kỹ thuật thì thấy là hầu hết các nhà chế tạo tìm cách nâng 
cao tốc độ truy cập thông tin của RAM bằng cách cải tiến 
cách dò địa chỉ hoặt cách chế tạo hardware. Vì việc giải thích 
về hardware rất khó khăn và cần nhiều kiến thức điện tử cho 
nên tôi chỉ lướt qua hoặc trình bày đại ý. Nhiều mẩu RAM tôi 
trình bày có thể không còn trên thị trường nữa, tôi chỉ trình 
bày để bạn có một kiến thức chung mà thôi. 

SDRAM (Synchronous DRAM) 

Đây là một loại RAM có nguyên lý chế tạo khác hẳn với các 
loại RAM trước. Như tên gọi của nó là "synchronous" DRAM, 
synchronous có nghĩa là đồng bộ, nếu bạn học về điện tử số 
thì sẽ rõ hơn ý nghĩ của tính đồng bộ. 

Synchronous là một khái niệm rất quan trọng trong lĩnh vực 
digital, trong giới hạn về chuyên môn tôi cũng rất lấy làm 
khó giải thích. Bạn chỉ cần biết là RAM hoạt động được là do 
một memory controller (hay clock controller), thông tin sẽ 
được truy cập hay cập nhật mổi khi clock (dòng điện) chuyển 
từ 0 sang 1, "synchronous" có nghĩa là ngay lúc clock nhảy 
từ 0 sang 1 chứ không hẳn là clock qua 1 hoàn toàn (khi 
clock chuyển từ 0 sang 1 hay ngược lại, nó cần 1 khoảng thời 
gian interval, tuy vô cùng ngắn nhưng cũng mất 1 khoảng 
thời gian, SDRAM không cần chờ khoảng interval này kết 


thúc hoàn toàn rồi mới cập nhật thông tin, mà thông tin sẽ 
được bắt đầu cập nhật ngay trong khoảng interval). Do kỹ 
thuật chế tạo mang tính bước ngoặc nầy, SDRAM và các thế 
hệ sau có tốc độ cao hơn hẳn các loại DRAM trước. 

Đây là loại RAM thông dụng nhất trên thị trường hiện nay, 
tốc độ 66-100-133Mhz. 

DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) 

Đây là loại memory cải tiến từ SDRAM. Nó nhân đôi tốc độ 
truy cập của SDRAM bằng cách dùng cả hai quá trình đồng 
bộ khi clock chuyển từ 0 sang 1 và từ 1 sang 0. Ngay khi 
clock của memory chuyển từ 0 sang 1 hoặc từ 1 sang 0 thì 
thông tin trong memory được truy cập. 

Loại RAM này được CPU Intel và AMD hỗ trợ, tốc độ hiện tại 
vào khoảng 266Mhz. (DDR-SDRAM đã ra đời trong năm 2000) 
DRDRAM (Direct Rambus DRAM) 

Đây lại là một bước ngoặc mới trong lĩnh vực chế tạo 
memory, hệ thống Rambus (cũng là tên của một hãng che 
tạo nó) có nguyên lý và cấu trúc chế tạo hoàn toàn khác loại 
SDRAM truyền thống. Memory sẽ được vận hành bởi một hệ 
thống phụ gọi là Direct Rambus Channel có độ rộng 16 bit 
và mõt clock 400MHz điều khiển. (có thể lên 800MHz) 

Theo lý thuyết thì cấu trúc mới nầy sẽ có thể trao đổi thông 
tin với tốc độ 800MHz x 16bit = 800MHz x 2 bytes = 
1.6GB/giây. Hệ thống Rambus DRAM như thế nầy cân một 
serial presence detect (SPD) chip để trao đổi với 
motherboard. Ta thấy kỹ thuật mới nầy dùng 16bits 
interface, trông trái hẳn với cách chế tạo truyền thống là 
dùng 64bit cho memory, bởi thế kỹ thuật Rambus (sở hữu 
chủ của Rambus và Intel) sẽ cho ra đời loại chân Rambus 


Inline Memory Module (RIMM) tuong äõi khäc so või 
memory truyen thõng. 

Loại RAM này hiện nay chi được hỗ trợ bởi CPU Intel Pentum 
IV, khá đắt, tốc độ vào khoảng 400-800Mhz 

SLDRAM (Synchronous-Link DRAM) 

Là thế sau của DRDRAM, thay vì dùng Direct Rambus 
Channel với chiều rộng 16bit và tốc độ 400MHz, SLDRAM 
dùng bus 64bit chạy với tốc độ 200MHz. Theo lý thuyết thì 
hệ thống mới có thể đạt được tốc độ 400Mhz x 64 bits = 
400Mhz x 8 bytes = 3.2Gb/giây, tức là gấp đôi 
DRDRAM. Điều thuận tiện là là SLDRAM được phát triển bởi 
một nhóm 20 công ty hàng đầu về vi tính cho nên nó rất da 
dụng và phù hợp nhiều hệ thống khác nhau. 

VRAM (Video RAM) 

Khác với memory trong hệ thống và do nhu cầu về đồ hoạ 
ngày càng cao, các hãng chế tạo graphic card đã chế tạo 
VRAM riêng cho video card của họ mà không cần dùng 
memory của hệ thống chính. VRAM chạy le hơn vì ừng dung 
Dual Port technology nhưng đồng thời cũng đắt hơn rất 
nhiều. 

SGRAM (Synchronous Graphic RAM) 

Là sản phẩm cải tiến của VRAM mà ra, đơn giản nó sẽ đọc và 
viết từng block thay vì từng mảng nhỏ. 

Flash Memory 

Là sản phẩm kết hợp giửa RAM và hard disk. Có nghĩa là 
Flash memory có thể chạy le như SDRAM mà và vẫn lưu trữ 
được data khi power off. 

PC66, PC100, PC133, PC1600, PC2100, PC2400.... 

Chắc khi mua sắm RAM bạn sẽ thấy ho đề cập đến những từ 


như trên. PC66, 100, 133MHz thì bạn có thể hiểu đó là tốc độ 
của hệ thống chipset của motherboard. Nhưng PC1600, 
PC2100, PC2400 thì có vẻ hơi...cao và quái lạ! Thực ra những 
từ näy ra đời khi kỹ thuật Rambus phát triển. Đặt điểm của 
loại motherboard nầy là dùng loại DDR SDRAM (Double Data 
Rate Synchronous Dynamic RAM). Như đã de cập ở phần 
trên, DDR SDRAM sẽ chạy gấp đôi (trên lý thuyết) loại RAM 
bình thường vì nó dùng cả rising and falling edge của system 
clock. Cho nên PC100 bình thường sẽ thành PC200 và nhân 
lên 8 bytes chiều rộng của DDR SDRAM: PC200 * 8 = 
PC1600. Tương tự PC133 sẽ là PC133 * 2 * 8bytes = 
PC2100 và PC150 sẽ là PC150 * 2 * 8 = PC2400. 

BUS: gồm nhiều dây dẫn điện nhỏ gộp lại, là hệ thống hành 
lang để dẫn data từ các bộ phận trong computer (CPU, 
memory, IO devices). BUS có chứa năng như hệ thống ống 
dẫn nước, nơi nào ống to thì nước sẽ chạy qua nhiều hơn, 
còn sức nước mạnh hay yếu là do các bộ phận khác tạo ra. 
FSB (Front Side Bus) hành lang chạy từ CPU tới main memory 
BSB (Back Side Bus) hành lang chạy từ memory controller tới 
L2 (Cache level 2) 

Cache memory 

Là loại memory có dung lượng rất nhỏ (thường nhỏ hơn 1MB) 
và chạy rất lẹ (gần như tốc độ của CPU). Thông thường thì 
Cache memory nằm gần CPU và có nhiệm vụ cung cấp 
những data thường (đang) dùng cho CPU. Sự hình thành của 
Cache là một cách nâng cao hiệu quả truy cập thông tin của 
máy tính mà thôi. Những thông tin bạn thường dùng (hoặc 
đang dùng) thường được chứa trong Cache, mổi khi xử lý hay 
thay đổi thông tin, CPU sẽ dò trong Cache memory trước 


xem có tồn tai hay không, nếu có nó sẽ lấy ra dùng lai còn 
không thì sẽ tìm tiếp vào RAM hoặc các bộ phận khác. Lấy 
một ví dụ đơn giản là nếu bạn mở Microsoft Word lên lần đầu 
tiên sẽ thấy hơi lâu nhưng mở lên lần thứ nhì thì lẹ hơn rất 
nhiều vì trong lần mở thứ nhất các lệnh (instructions) để mở 
Microsoft Word đã được lưu giữ trong Cache, CPU chỉ việc tìm 
nó và xài lại thôi. 

Lý do Cache memory nhỏ là vì nó rất đắt tiền và chế tạo rất 
khó khăn bởi nó gần như là CPU (về cấu thành và tốc độ). 
Thông thường Cache memory nằm gần CPU, trong nhiều 
trường hợp Cache memory nằm trong con CPU luôn. Người ta 
gọi Cache Level 1 (L1), Cache level 2 (L2)...là do vị trí của nó 
gần hay xa CPU. Cache L1 gần CPU nhất, sau đó là Cache 
L2... 

Interleave 

Là một kỹ thuật làm tăng tốc độ truy cập thông tin bằng 
giảm bớt thời gian nhàn rổi của CPU. Ví dụ, CPU cần đọc 
thông tin thông từ hai nơi A và B khác nhau, vì CPU chạy quá 
le cho nên A chưa kịp lấy đồ ra CPU phải chờ rồi! A thấy CPU 
chờ thì phiền quá mới bảo CPU sang B đòi luôn sau đó trỡ lại 
A lấy cũng chưa muộn! Bởi thế CPU có thể rút bớt thời gian 
mà lấy được đồ ở cả A và B. Toàn bộ nghĩa interleave là vậy. 
Bursting 

Cũng là một kỹ thuật khác để giảm thời gian truyền tải thông 
tin trong máy tính. Thay vì CPU lấy thông tin từng byte một, 
bursting sẽ giúp CPU lấy thông tin mỗi lần là một block. 

ECC (Error Correction Code) 

Khi mua RAM bạn có thể thấy cụm từ nầy mô tả phụ thêm 
vào loại RAM. Đây là một kỹ thuật để kiểm tra và sửa lổi 


trong trường hợp 1 bit nào đó của memory bi sai giá trị trong 
khi lưu chuyển data. Những loại RAM có ECC thường dùng 
cho các loại computer quan trọng như server. Tuy nhiên 
không có ECC cũng không phải là mối lo lớn vì theo thống kê 
1 bit trong memory có thể bị sai giá trị khi chạy trong gần 
750 giờ, người tiêu dùng bình thường như chúng ta đâu có ai 
mở máy liên tục tới...1 tháng đâu chó! 

Register và Buffer (cùng như nhau) 

Đôi khi mua memory bạn có thể thấy người bán đề cập đến 
tính chất của memory là có buffer, register...Buffer và 
Register chủ yếu dùng để quản lý các modules trên 
RAM. Trông hình vẽ dưới chắc bạn cũng sẽ nhận ra được loại 
RAM có buffer. Loại RAM có buffer hay register thì sẽ chạy 
chậm hơn loại RAM không có buffer hay register một ít. 

CAS (Column Address Strobe) latency 

Latency nghĩa là khoảng thời gian chờ đợi để làm cái gì đó, 
CAS latency là thuật ngữ diễn tả sự delay trong việc truy cập 
thông tin của memory và được tính bằng clock cycle. Ví dụ, 
CAS3 là delay 3 "clock cycle". Trong quá khứ các nhà sản 
xuất cố gắng hạ thấp chỉ số delay xuống nhưng nó sẽ tỷ lệ 
nghịch với giá thành sản phẩm. 

Cách tính dung lượng của memory (RAM) 

Thông thường RAM có hai chỉ số, ví dụ, 32Mx4. Thông số đầu 
biểu thị số hàng (chiều sâu) của RAM trong đơn vị Mega Bit, 
thông số thứ nhì biểu thị số cột (chiều ngang) của RAM. 32x4 
= 32MegaBit x 4 cột = 128 Mega Bit = 128/8 Mega Bytes 
= 16MB. Có nhiều bạn có thể lầm tưởng thông số đầu là 
Mega Bytes nhưng kỳ thực các hãng sẵn xuất mặc định nó là 


Mega Bit, ban nên luu nhớ cho điều näy khi mua RAM. Ví dụ, 
32Mx64 RAM tức là một miếng RAM 256MB. 

Số Pin của RAM 

Khi chọn RAM, ngoài việc chú ý tốc độ, sức chứa, ta phải coi 
số Pin của nó. Thông thường sốPin của RAM là (tuỳ vào loại 
RAM): 30, 72, 144, 160, 168, 184 pins. 

SIMM (Single In-Line Memory Module) 

Đây là loại ra đời sớm và có hai loại hoặc lä 30 pins hoặc là 
72 pins. Người ta hay gọi rõ là 30-pin SIMM hoặc 72-pin 
SIMM. Loại RAM (có cấu hình SIMM) nầy thường tải thông tin 
mỗi lần 8bits, sau đó phát triễn lên 32bits. Bạn cũng không 
cần quan tâm lắm đến cách vận hành của nó, nếu ra ngoài 
thị trường bạn chỉ cần nhận dạng SIMM khi nó có 30 hoặc 72 
pins. Loại 72-pin SIMM có chiều rộng 41/2" trong khi loại 30- 
pin SIMM có chiều rộng 31/2" (xem hình) 





3'/:' 30-Pin SIMM 


DIMM (Dual In-line Memory Modules) 

Cũng gần giống như loại SIMM mà thôi nhưng có số pins là 
72 hoặc 168. Một đặc điểm khác để phân biệt DIMM với SIMM 
là cái chân (pins) của SIMM dính lại với nhau tạo thành một 
mảng để tiếp xúc với memory slot trong khi DIMM có các 
chân hoàn toàn cách rời độc lập với nhau. Một đặc điểm phụ 
nửa là DIMM được cài đặt thẳng đứng (ấn miếng RAM thẳng 
đứng vào memory slot) trong khi SIMM thì ấn vào nghiêng 
khoảng 45 độ. Thông thường loại 30 pins tải data 16bits, loại 
72 pins tải data 32bits, loại 144 (cho notebook) hay 168 pins 
tải data 64bits. 





KA 1E8-Pin DIMM 


SO DIMM (Small Outline DIMM) 

Đây là loại memory dùng cho notebook, có hai loại pin là 72 
hoặc 144. Nếu bạn để ý một tý thì thấy chúng có khổ hình 
nhỏ phù hợp cho notebook. Loại 72pins vận hành với 32bits, 
loại 144pins vận hành với 64bits. 


RIMM (Rambus In-line Memory Modules) vä SO RIMM 
(RIMM düng cho notebook) 

Là technology của hãng Rambus, có 184 pins (RIMM) và 160 
pins (SO RIMM) và truyền data mỗi lần 16bit (thế hệ củ chỉ 
có 8bits mà thôi) cho nên chạy nhanh hơn các loại củ. Tuy 
nhiên do chạy với tốc độ cao, RIMM memory tụ nhiệt rất cao 
thành ra lối chế tạo nó cũng phải khác so với các loại RAM 
truyền thống. Như hình vẽ bên dưới bạn sẽ thấy miến RAM có 
hai thanh giải nhiệt kẹp hai bên gọi là heat speader. Nếu 
bạn dùng Pentium 4 sẽ gặp loại RAM näy. 






18-Device Rambus RIMM 


A 184-pin Direct Rambus 
RIMM shown with heat 


spreaders pulled away. 


Heat Spreaders 


Heat Spreader 


A 160-pin 


SO-RIMM module 





RongReu (thuongem5phut@hotmail.com) 
Viết cho Diễn đàn tin hoc 


Nguõn: http://vnthuguan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: diendantinhoc.net 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 21 tháng 8 năm 2004 


